Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 2 
Quyên Thứ 29 
Hội Thứ Nhất 


PHẨM DẠY BẢO DẠY TRAO 
Thứ 7 - 19 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu nguyện 
hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát u? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không hữu nguyện 
vô nguyện, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất 
khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nội không hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và ngoại 
không cho đến vô tánh tự tánh không hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 
làm sao nói được: Tức nội không hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức 
ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc tịch tĩnh hoặc bắt tịch tĩnh 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tịch tĩnh 
hoặc bắt tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không tịch tĩnh 
bất tịch tĩnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tịch tĩnh bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất 
khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nội không tịch tĩnh bất tịch tĩnh tăng ngữ và ngoại 
không cho đến vô tánh tự tánh không tịch tính bất tịch fĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 
làm sao nói được: Tức nội không hoặc tịch tính hoặc bất tịch fính tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức 
ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tịch tĩnh hoặc bắt tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc viễn ly hoặc bắt 
viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không viễn ly bắt viễn ly, 
hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không viễn ly bắt viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 
chẳng phải có vậy, huống là. có nội không viên ly bắt viễn ly tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh 
tự tánh không › viên ly bất viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội 
không hoặc viên ly hoặc bắt viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự 
tánh không hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu vi hoặc vô vi 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ưu? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không hữu vi vô vi, hoặc ngoại 
không cho đến vô tánh tự tánh không hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, 
huống là có nội không hữu vi vô vi tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu vỉ vô 
vi tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc hữu vi hoặc vô vi 
tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu vi hoặc vô vi 
tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tắng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu lậu hoặc vô lậu 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không hữu lậu vô lậu, hoặc ngoại 
không cho đến vô tánh tự tánh không hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 
vậy, huống là có nội không hữu lậu vô lậu tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu 
lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc hữu lậu 
hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu lậu 
hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng 
phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không sanh diệt, hoặc ngoại không cho đến 
vô tánh tự tánh không sanh diệt, hãy rốt ráo bắt khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nội 
không sanh diệt tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không sanh diệt tăng ngữ. Tăng ngữ 
đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ 
chẳng phải Bằ- tát Ma- ha- tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thiện hoặc phi thiện 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không thiện phi thiện, hoặc ngoại 
không cho đến vô tánh tự tánh không thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 
vậy, huống là có nội không thiện phi thiện tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thiện 
phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chắng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc thiện hoặc 
phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thiện hoặc 
phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu tội hoặc vô tội 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát u? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không hữu tội vô tội, hoặc ngoại 
không cho đến vô tánh tự tánh không hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, 
huống là có nội không hữu tội vô tội tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu tội vô 
tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc hữu tội hoặc vô tội 
tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu tội hoặc vô tội 
tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền 
não tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu 
phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ- tát Ma-ha-tát ưu? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không 
hữu phiền ¡ não vô phiền não, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu phiền não vô phiền 
não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nội không hữu phiền não vô phiền 
não tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. 
Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền 
não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc hữu phiền não 
hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc thế gian hoặc xuất thế gian 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thế gian 
hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ưu? - Bạch Thế Tôn: Hoặc nội không thế gian 
xuất thế gian, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bắt 
khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nội không thế gian xuất thế gian tăng ngữ và ngoại 
không cho đến vô tánh tự tánh không thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 
làm sao nói được: Tức nội không hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức 
ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tạp nhiễm 
hoặc thanh tịnh tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không tạp nhiễm 
thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bắt khả 
đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nội không tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và ngoại không 
cho đến vô tánh tự tánh không tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 
nói được: Tức nội không hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không 
cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết- 
bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thuộc 
sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không 
thuộc sanh tử thuộc Niết-bàn, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thuộc sanh tử thuộc 
Niết-bàn, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nội không thuộc sanh tử thuộc 
Niết-bàn tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thuộc sanh tử thuộc Niết-bàn tăng 
ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc 
Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc thuộc sanh 
tử hoặc thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bằ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở 
giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc ở 
trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ưu? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội 
không ở trong ở ngoài ở giữa hai, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không ở trong ở ngoài ở 
giữa hai, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nội không ở trong ở ngoài ở 
giữa hai tăng ngữ và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. 
Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở 
giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc ở trong 
hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức nội không hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc khả đắc hoặc 
bất khả đắc tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không khả đắc bất khả 
đắc, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không khả đắc bắt khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì 
tánh chẳng phải có vậy, huống là có nội không khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và ngoại không cho đến 
vô tánh tự tánh không khả đắc bất khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 
Tức nội không hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức ngoại không cho đến 
vô tánh tự tánh không hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức chơn như tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát 
Ma-ha-tát, tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, 
pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tăng ngữ chẳng phải Bằ- tát Ma-ha-tát ư? 
Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới, hãy 
rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chơn như tăng ngữ và pháp giới cho đến bắt 
tư nghì giới tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như tăng ngữ là Bồ- 
tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc thường hoặc vô thường tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc thường hoặc vô thường 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ưu? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như thường vô thường, hoặc 
pháp giới cho đến bắt tư nghì giới thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 
vậy, huống là có chơn như thường vô thường tăng ngữ và pháp giới cho đến bắt tư nghì giới thường vô 
thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc thường hoặc 
vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc thường hoặc vô 
thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc lạc hoặc khô tăng ngữ chẳng 
phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc lạc hoặc khô tăng ngữ chẳng phải 
Bồ-tát Ma-ha- tát u? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như lạc khổ, hoặc pháp giới cho đến bắt tư nghì giới 
lạc khổ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chơn như lạc khô tăng ngữ và 
pháp giới cho đến bắt tư nghì giới lạc khô tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 
Tức chơn như hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới 
hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng 
phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ chẳng phải 
Bồ-tát Ma-ha-tát u? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như ngã vô ngã, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì 
giới ngã vô ngã, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chơn như ngã vô ngã 
tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới ngã vô ngã tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 
làm sao nói được: Tức chơn như hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho 
đến bắt tư nghì giới hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc tịnh hoặc bắt tịnh tăng ngữ 
chẳng phải Bằ- tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc tịnh hoặc bắt tịnh tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như tịnh bất tịnh, hoặc pháp giới cho đến 
bắt tư nghì giới tịnh bất tịnh, hãy rốt ráo bắt khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chơn như 
tịnh bất tịnh tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới tịnh bất tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 
chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc tịnh hoặc bắt tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, 
tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc tịnh hoặc bắt tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc không hoặc bất không tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc không hoặc bất không 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát u? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như không bất không, hoặc pháp 
giới cho đến bắt tư nghì giới không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống 
là có chơn như không bất không tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới không bất không tăng 
ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc không hoặc bắt không tăng 
ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc không hoặc bất không tăng ngữ là 
Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha- tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc hữu tướng hoặc vô tướng 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát u? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu tướng vô tướng, hoặc 
pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 
vậy, huống là có chơn như hữu tướng vô tướng tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới hữu 
tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc hữu 
tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc hữu 
tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc hữu nguyện hoặc vô 
nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu nguyện vô 
nguyện, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 
chẳng phải có vậy, huống là có chơn như hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và pháp giới cho đến bắt tư 
nghì giới hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn 
như hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì 
giới hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc tịch tĩnh hoặc bắt tịch tĩnh tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc tịch tĩnh hoặc bắt tịch 
tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ- tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, 
hoặc pháp giới cho đến bắt tư nghì giới tịch tính bất tịch tĩnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 


phải có vậy, huống là có chơn như tịch tĩnh bắt tịch tĩnh tăng ngữ và pháp giới cho đến bắt tư nghì giới 
tịch tĩnh bắt tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc 
tịch tĩnh hoặc bắt tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc 
tịch tĩnh hoặc bắt tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly 
tăng ngữ chắng phải Bồ-tát Ma-ha-tát u? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như viễn ly bắt viễn ly, hoặc pháp 
giới cho đến bất tư nghì giới viễn ly bắt viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, 
huống là có chơn như viễn ly bắt viễn ly tăng ngữ và pháp giới cho đến bắt tư nghì giới viễn ly bắt viễn 
ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc viễn ly hoặc bắt viễn 
ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly tăng 
ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn như hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ 
chẳng phải Bồ- tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu vi vô vi, hoặc pháp giới cho đến 
bất tư nghì giới hữu vi vô vi, hãy rốt ráo bắt khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chơn như 
hữu vi vô vỉ tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới hữu vi vô vỉ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 
chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, 
tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng 
phải Bằ- tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ chẳng 
phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu lậu vô lậu, hoặc pháp giới cho đến bất 
tư nghì giới hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chơn như 
hữu lậu vô lậu tăng ngữ và pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây 
đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc sanh hoặc diệt tắng ngữ chẳng phải 
Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ chẳng phải Bồ- 
tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như sanh diệt, hoặc pháp giới cho đến bắt tư nghì giới 
sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huông là có chơn như sanh diệt tăng ngữ 
và pháp giới cho đến bất tư nghì giới sanh diệt tắng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói 
được: Tức chơn như hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bất tư 
nghì giới hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng 
phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ chẳng 
phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn: Hoặc chơn như thiện phi thiện, hoặc pháp giới cho đến bắt 
tư nghì giới thiện phi thiện, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chơn như 
thiện phi thiện tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây 
đã chắng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc hữu tội hoặc vô tội tắng ngữ chẳng 
phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ chẳng 
phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu tội vô tội, hoặc pháp giới cho đến bắt tư 
nghì giới hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chơn như hữu 
tội vô tội tăng ngữ và pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 
phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức 
pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não 
tăng ngữ chẳng phải Bồ- tát Ma-ha- tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc hữu phiền não hoặc 
vô phiên não tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như hữu phiền não 
vô phiền não, hoặc pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hữu phiền não vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả 
đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chơn như hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ và pháp 
giới cho đến bắt tư nghì giới hữu phiền não vô phiền não tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 
sao nói được: Tức chơn như hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức 
pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 
vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc thế gian hoặc xuất thế 
gian tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ưu? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như thế gian xuất thế gian, 
hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng 
phải có vậy, huống là có chơn như thế gian xuất thế gian tăng ngữ và pháp giới cho đến bắt tư nghì giới 
thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc 
thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc 
thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát u? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như tạp nhiễm thanh tịnh, hoặc 
pháp giới cho đến bắt tư nghì giới tạp nhiễm thanh tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 
vậy, huống là có chơn như tạp nhiễm thanh tịnh tăng ngữ và pháp giới cho đến bất tư nghì giới tạp 
nhiễm thanh tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc tạp 
nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc tạp 
nhiễm hoặc thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc thuộc sanh tử hoặc 
thuộc Niết-bàn tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ưu? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như thuộc sanh 
tử thuộc Niết- bàn, hoặc pháp giới cho đến bắt tư nghì giới thuộc sanh tử thuộc Niết- bàn, hãy rốt ráo 
bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chơn như thuộc sanh tử thuộc Niết-bàn tăng ngữ 
và pháp giới cho đến bất tư nghì giới thuộc sanh tử thuộc Niết-bàn tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 
phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát 
Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết-bàn tăng ngữ là 
Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa 
hai tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc ở trong hoặc ở 
ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như ở trong 
ở ngoài ở giữa hai, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới ở trong ở ngoài ở giữa hai, hãy rốt ráo bất 
khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có chơn như ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ và pháp 
giới cho đến bất tư nghì giới ở trong ở ngoài ở giữa hai tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm 
sao nói được: Tức chơn như hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, 
tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức chơn hoặc khả đắc hoặc bất khả đắc tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc khả đắc hoặc bắt khả đắc tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc chơn như khả đắc bất khả đắc, hoặc pháp 
giới cho đến bất tư nghì giới khả đắc bất khả đắc, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, 
huống là có chơn như khả đắc bất khả đắc tăng ngữ và pháp giới cho đến bắt tư nghì giới khả đắc bất 
khả đắc tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức chơn như hoặc khả đắc hoặc 


bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức pháp giới cho đến bắt tư nghì giới hoặc khả đắc hoặc bắt 
khả đắc tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát vậy. 


Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ tăng ngữ chẳng phải Bồ- 
tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo 
chỉ tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm 
trụ, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 
vậy, huống là có bốn niệm trụ tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ tăng ngữ. Tăng 
ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn 
chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc thường 
hoặc vô thường tăng ngữ chẳng phải Bồ- tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ thường 
vô thường, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ thường vô thường, hãy rốt ráo bất khả đắc, 
vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có bốn niệm trụ thường vô thường tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho 
đến tám thánh đạo chỉ thường vô thường tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: 
Tức bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho 
đến tám thánh đạo chỉ hoặc thường hoặc vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khỗ tăng ngữ chẳng 
phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ lạc khổ, hoặc bốn chánh đoạn cho 
đến tám thánh đạo chỉ lạc khổ, hãy rốt ráo bắt khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có bốn niệm 
trụ lạc khổ tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ lạc khổ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã 
chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức 
bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc lạc hoặc khổ tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ ngã vô ngã, hoặc bốn chánh 
đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ ngã vô ngã, hãy rốt ráo bắt khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống 
là có bốn niệm trụ ngã vô ngã tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ ngã vô ngã tăng 
ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng 
ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc ngã hoặc vô ngã tăng ngữ 
là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bắt tịnh tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc tịnh hoặc bắt tịnh 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát u? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ tịnh bắt tịnh, hoặc bốn 
chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ tịnh bắt tịnh, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, 
huống là có bốn niệm trụ tịnh bắt tịnh tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ tịnh bất 
tịnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất 
tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc tịnh hoặc bắt 
tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc không hoặc bất không tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc không hoặc bất 
không tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ không bắt không, 
hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ không bất không, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 
chắng phải có vậy, huống là có bốn niệm trụ không bắt không tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám 
thánh đạo chỉ không bất không tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn 
niệm trụ hoặc không hoặc bắt không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám 
thánh đạo chỉ hoặc không hoặc bắt không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng 
tăng ngữ chẳng phải Bồ- tát Ma-ha- tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc hữu tướng 
hoặc vô tướng tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ hữu tướng 
vô tướng, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hữu tướng vô tướng, hãy rốt ráo bất khả 
đắc, vì tánh chắng phải có vậy, huống là có bốn niệm trụ hữu tướng vô tướng tăng ngữ và bốn chánh 
đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hữu tướng vô tướng tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao 
nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh 
đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc hữu tướng hoặc vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc hữu nguyện 
hoặc vô nguyện tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát u? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ hữu 
nguyện vô nguyện, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hữu nguyện vô nguyện, hãy rốt ráo 
bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có bốn niệm trụ hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ và 
bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hữu nguyện vô nguyện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng 
phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện tăng ngữ là 
Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc tịch tĩnh hoặc bắt tịch tĩnh 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc tịch tĩnh 
hoặc bắt tịch tĩnh tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ tịch 
tĩnh bắt tịch tĩnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh, hãy rốt ráo 
bắt khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có bốn niệm trụ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh tăng ngữ và bốn 
chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, 
làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc tịch fĩnh hoặc bắt tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức 
bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc tịch tĩnh hoặc bắt tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha- 
tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc viễn ly hoặc bất 
viễn ly tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ưu? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ viễn ly bắt viễn 
ly, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ viễn ly bất viễn ly, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh 
chẳng phải có vậy, huống là có bốn niệm trụ viễn ly bất viễn ly tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến 
tám thánh đạo chỉ viễn ly bắt viễn ly tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức 
bốn niệm trụ hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến 
tám thánh đạo chỉ hoặc viễn ly hoặc bắt viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc hữu vi hoặc vô vi tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc hữu vi hoặc vô vi 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ưu? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ hữu vỉ vô vi, hoặc bốn 
chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hữu vỉ vô vi, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, 
huống là có bốn niệm trụ hữu vỉ vô vi tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hữu vi 
vô vỉ tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc hữu vi hoặc 
vô vỉ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc hữu vi hoặc vô 
vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc hữu lậu hoặc vô 
lậu tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ưu? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ hữu lậu vô lậu, hoặc 
bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hữu lậu vô lậu, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải 
có vậy, huống là có bốn niệm trụ hữu lậu vô lậu tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo 
chỉ hữu lậu vô lậu tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc 
hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc 
hữu lậu hoặc vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc sanh hoặc diệt tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ sanh diệt, hoặc bốn chánh 
đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ sanh diệt, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là 
có bốn niệm trụ sanh diệt tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ sanh diệt tăng ngữ. 
Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là 
Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc sanh hoặc diệt tăng ngữ là Bồ- 
tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc thiện hoặc phi thiện tăng 
ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc thiện hoặc phi 
thiện tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ thiện phi thiện, 
hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ thiện phi thiện, hãy rốt ráo bắt khả đắc, vì tánh chẳng 
phải có vậy, huống là có bốn niệm trụ thiện phi thiện tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 
đạo chỉ thiện phi thiện tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ 
hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ 
hoặc thiện hoặc phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc hữu tội hoặc vô tội tăng ngữ 
chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc hữu tội hoặc vô tội 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ hữu tội vô tội, hoặc bốn 
chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hữu tội vô tội, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có 
vậy, huống là có bốn niệm trụ hữu tội vô tội tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ 
hữu tội vô tội tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc hữu 
tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bô-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc hữu 
tội hoặc vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc hữu phiền não hoặc vô 
phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc 
hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma- ha- tát u? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn 
niệm trụ hữu phiền ¡ não vô phiền não, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hữu phiền não 
vô phiền não, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có bốn niệm trụ hữu phiền 
não vô phiền não tăng ngữ và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hữu phiền não vô phiền não 
tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc hữu phiền não 
hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc 
hữu phiền não hoặc vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát vậy. 


Thiện Hiện! Ngươi lại quán nghĩa nào mà nói tức bốn niệm trụ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian 
tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc thế gian 
hoặc xuất thế gian tăng ngữ chẳng phải Bồ-tát Ma-ha-tát ư? - Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ thế 
gian xuất thế gian, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ thế gian xuất thế gian, hãy rốt ráo 
bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có bốn niệm trụ thế gian xuất thế gian tăng ngữ và bốn 
chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ thế gian xuất thế gian tăng ngữ. Tăng ngữ đây đã chẳng phải 
có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát, 
tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chỉ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma- 
ha-tát vậy. 


-== 0O --- 


